Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 

BÍ KÍP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỈ TRONG 10 PHÚT 


- Khi máy tính Casio bó tay 

- Khi các kỹ năng phân tích nhân tử đưa về phương trình tích vô hiệu hóa 

■=> Các em học sinh sẽ phải xử lý thế nào ? Hãy áp dụng những phương 
pháp cực hữu ích sau đây 


Chuyên đê 1. Phương pháp miên giá trị giải hệ phương trình 


1. Dấu hiệu nhận biết: 

• Trường họp 1: Hệ có 1 trong 2 phương trình là bậc 2 với X, y. 

Cách giải: Coi phương trình là bậc 2 ẩn X, giải A>0=> điều kiện của y. 

Coi phương trình là bậc 2 ẩn y , giải A > 0 => điều kiện của X. 
Dùng điều kiện của X, y để đánh giá phương trình còn lại. 

• Trường hợp 2: Hệ có 2 phương trình cùng là bậc hai với X (hoặc cùng là 
bậc hai với y ). 

Cách giải: Với phương trình (1), coi X là ẩn, giải A>0=> điều kiện của y. 

Với phương trình (2), coi X là ẩn, giải A>0=> điều kiện của y. 


Ví dụ 1: Giải hệ phương trình 




4 . 2 

X + y 


697 

81 


X 2 + y 2 + xy - 3x - 4y + 4 = 0 


( 1 ) 

( 2 ) 


Coi (2) là phương trình bậc hai ẩn X : 

X 2 + (y - 3)x + y 2 - 4y + 4 = 0 
Phương trình có nghiệm <=> A > 0 

<=> (y - 3) 2 - 4(y 2 - 4y + 4) > 0 
<=> y 2 -6y + 9-4y 2 +16y-16>0 
<^>-3y 2 +10y-7 >0 

, 7 

<=>1 < y < -7 
3 























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Coi (2) là phương trình bậc hai ẩn y : 

y 2 +(x-4)y + x 2 - 3x+ 4 = 0 
Phương trình có nghiệm ++A>0 

<=> (x - 4) 2 - 4(x 2 - 3x + 4) > 0 
<=> X 1 -Sx + l6-4x 2 +12x-16>0 
<=> -3x 2 + 4x > 0 


4 

<A>0<x<-- 

3 


Vy G 


r 7] 


r 4] 

Hị 

, X e 

1*11 


thì X 4 + y 2 < 




+ 




7 

v3y 


697 

81 


VT(1) < VP(1), do đó 
f 4 


. 4 7 . . ' 

VT(1)=VP(1) khi y — Ỷ . Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhât 


3 ’ 3 


Ví du 2: Giải hê phương trình 


< 

(2x 2 -\)(2y 2 -l) = ^-xy 

(1) 


X 2 + y 2 + xy-1 x-6y+ \4 = 0 

(2) 


Coi (2) là phương trình bậc hai ẩn X : 

X 2 +(y- 7)x + y 2 - 6y +14 = 0 
Phương trình có nghiệm <=> A > 0 

<=> y 2 - 14y + 49 - 4y 2 + 24y - 56 > 0 
<CÍ> -3y 2 +10y-7 > 0 

__7 

<=> 1 < y <-- 
3 

Coi (2) là phương trình bậc hai ẩn y : 

y 2 + (x-6)y + x 2 -7x + 14 = 0 
Phương trình có nghiệm <» A > 0 

<=> X 2 - Ỉ2x + 36 - 4x 2 + 28x - 56 > 0 
<=> -3x 2 +16* - 20 > 0 

. „_10 

3 


x=y = 0 không là nghiệm của hệ. 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


( 1 )«. 


( 1 ì 

1 

2x~- 

2y~ — 

V XJ 

y y) 


7 

2 


(3) 


Đặt /(í) = 2í--=>/ (r) = 2 + 4->0=>/(7) đồng biến trên (-oo;0) và (0;+oo). 


• Xét f e 


r 7] 


O' 

oc 

II 

r 7] 

Hi 

=> - 

/ 

7 

89 =>1^2y--<—- Vy e 
= — y 21 

Hi 




v3y 

21 



/( 2 ) = ^ 

• Xét re 2;^ =J z[ ì Vxe 2;^ . 

L 3 J riọvm 2 X 30 L 3 J 

1 y 3 J 30 

T ’ í X = 1 

=^> VT (3) > Dấu “=” xảy ra <=> j 2 . Vậy hệ có nghiệm (1;2). 


Ví du 3: Giải hê phương trình 


1 x 2 y 2 -2x+ y 2 =0 

(1) 

ị 2x 2 - 4x + 3 + y 3 = 0 

(2) 


Coi (1) là phương trình bậc hai ẩn X : 

x 2 ỵ 2 -2x + y 2 =0. 

Phương trình có nghiệm <=> A' > 0 <=> 1 - y 4 > 0 <=> -1 < y < 1. (3) 

Coi (2) là phương trình bậc hai ẩn X : 

2x — 4x + 3 + ỵ' = 0. 

Phương trình có nghiệm <^> À' > 0 <^> 4- 2(3 + y 3 ) > 0 <^> 1 + y 3 < 0 <^> y < -1. (4) 
Từ (3) và (4)=> y = -l. Thay vào hệ ta được x=l. Vậy hệ có nghiệm (1;-1). 



























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Chuyên đê 2. Phương pháp nhân chia giải hệ phương trình 


3. Dấu hiệu nhận biết: 

• Trường họp 1: Hệ phương trình tích 

• Trường họp 2: Hệ phương trình chưa phải là hệ phương trình tích nhưng 
có thể sử dụng các biến đổi đại số để đưa về hệ phương trình tích 


Ví du 1: Giải hê phương trình 


< 

(x-y)4ỹ=^Y 

(1) 


(x+y)4x = 3ựỹ 

(2) 


Điều kiện: x,y>0 

+) Dễ thấy X = y = 0 là 1 nghiệm của hệ 

+) Với X, y > 0, chia 2 vế của phương trình (1) và (2) cho nhau ta được: 


(x-y)yfỹ _ 4x 

(x+ỳrì/x 6jỹ 

<=> 6y(x-y) = x(x+y) 

<=> x 2 -5xy + 6y 2 =0 

x = 3ỵ 

<=> 

x = 2y 

Với X = 3y, thay vào phương trình (1) ta được: 

2y^ = & 




















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


<£> 4y 3 

4 

16y 3 = 3y 
<=> y(16y 2 -3) = 0 
> = 0 


<^> 


v = + Vặ 

J=± T 


Đối chiếu với điều kiện ta được: 


y = 


s 


x = 


3ự3 


4 4 

Với x = 2y, thay vào phương trình (1) ta được: 



yỊĩỹ 

2 


<^> 4y 3 = 2y 

2 y(2y 2 -l) = 0 


y = 0 


<=> 


y = 


±^/2 

~T" 


Đối chiếu với điều kiện ta được: 


y = ^Y^ X = yJ 2 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (0, 0); (-Ỵ-, -Ỵ-) ; (>/2, 2^). 

Ví du 2: Giải hệ phương trình 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


(x-1) y 2 +x + ỵ = 3 
(y-2)x 2 + y = x+l 

^ị(x-l)y 2 + (x-l) = 2-y 
(y—2)x 1 + (y—2) = x—l 

í(x-iỵ.y 2 + l) = 2-y (1) 

\(y-2)(x 2 + l) = x-l (2) 

+) Nhận thấy x= 1, y= 2 là nghiệm của hệ phương trình. 

+) Với X ^ 1, y ^ 2, nhân 2 vế của phương trình (1) và (2) cho nhau, ta được: 

(x 2 +l)(y 2 + l)=l (3) 


Do 


JC 2 +1>1 

y 2 + l>l 

=> VT(3) > VP( 3) 


Khi đó VT(3)=VP(3) ox=y=0. 

Thay x=y=0 vào hệ ban đầu không thỏa mãn. Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1,2). 

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình 

(4+—Ịị-)V* = 2\lĩ 

y + 2x 

(4-—V)ự7 = 4 
y + 2x y 

Điều kiện: X, y > 0 


Hệ phương trình 


d+ 1 

2jĩ 

(1) 

y + 2x 

4x 

1 1 

4 

(2) 

y + 2x 

sỊỹ 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Cộng 2 vế của phương trình (1) và (2), trừ 2 vế của phương trình (1) và (2) ta được hệ : 


0 _2^, 4 

2 _2S 4 

y + 2% V* ựỹ 


( 3 ) 

( 4 ) 


Nhân 2 vế của phương trình (3) và (4) ta được: 


16 _ 12 16 

2 x+.y X y 

<^> 8x 2 + 2xy-3ỵ 2 =0 




. _ 1 

x = 3~y 

2 J 


x = --y 

4 


(thỏa mãn) 
(loại) 


Với y = 2x , thế vào phương trình ban đầu ta được: 


4a: 


4 x = 2^3 

<=> (16x+1) >/* = 8 W3 


16x+l = 8\[x\f3 

<^> (16x+l) 2 = 192x 

<=> 256x 2 -160 jc+1=0 
5 + 2^6 




X = 


X = 


16 
5 -2^6 
16 

















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Vậy hệ có 2 nghiệm 


5-r2ự6 5 * 2 n/6 ì , (5-2s 5-2^6 


16 


và 


16 




















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 

Chuyên đề 3. Phương pháp thế hạng tử tự do 

Chú ý: 

Ở phương pháp này ta cần làm những bước sau để giải được bài toán: 

• Đưa các số hạng cùng bậc về cùng một nhóm 

• So sánh bậc của hai phương trình để tìm cách thế hợp lí. 


Ví dụ 1. Giải hệ phương trình ] f + 2xy + y 0 

[Sy +x =1 ( 2 ) 

Giải: Thế phương trình (2) vào phương trình (1) ta được: 

X 3 + 2xy 2 + (8y 2 + x 2 )y = 0 
<=> X 3 + 2xy 2 + X 2 y + 8y 3 = 0 (3) 


• Nhận thấy x=0 không là nghiệm của hệ phương trình. 

• Khi X 0, chia cả 2 vế của phương trình (3) cho X 3 + 0 ta được: 


1 + 2 


+ 


y 

yxj 


+ 8 


\XJ 


í 

y 

{x) 


0. (4) 


y 

Đặt — = t, thì phương trình (4) có dạng: 


8í 3 + 2r + f+ 1=0 

<£=> (2í + l)(4r 2 - í +1) = 0 

-1 „ 

<G> t = —— => X = -2y 
2 


Thế vào phương trình (2) ta được 12 y 2 = 1 <=> 


y 


y 


1 


2S 

-1 

2^3 


X ■ 


X ■ 


-1 

73 

J_ 

73 


í _ I I \ í I _I 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x;y) = —2=-,—= , — j= 

v73 2y3 ) w3 2y3 




















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 


JV + y 3 =i 

jx 5 + y 5 =x 2 +y 2 


( 1 ) 

( 2 ) 


Giải: Thế phương trình (1) vào (2) ta được 


X 5 + y 5 = (x 2 + y 2 )(x 3 + y 3 ) 
ox 2 y 3 + x 3 y 2 =0 
<=> x 2 y 2 (x+ y) = 0 


X = 0 


<=> 


y = 0 


X = -y. 


Neu X = 0 thì từ (1) suy ra y = ỉ . 

Neu y = 0 thì từ (1) suy ra X = 1 . 

Neu x = -y thì từ (1) suy ra 0 = 1, dẫn tới phương trình vô nghiệm. 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là (x;y) = (0;1), (1;0). 

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 

Jx 3 -8x = y 3 +2y 
I x 2 -3 = 3(y 2 +l) 


Giải: 


1 x 3 -8x = y 3 +2y 1 X 3 - y 3 = 2(4x+ y) 

ị x 2 -3 = 3(y 2 +l) < ^|x 2 -3y 2 =6 

Thế phương trình (2) vào phương trình (1) ta đươc 

3(x 3 -y 3 ) = (x 2 -3y 2 )(4x+y) 

3x 3 -3y 3 =4x 3 +x 2 y-12xy 2 -3y 3 
<=> X 3 + x 2 y -12xy 2 = 0 

X = 0 

X 2 + xy — 12 y 2 = 0 (3) 


( 1 ) 

( 2 ) 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Neu x=0 thì từ (2) suy ra phương trình vô nghiệm. 

Neu X ^ 0, thì chia cả 2 vế của phương trình (3) cho X 2 ^ 0 ta được: 


1+ 

í z ì 

-12 

|V 






y , 

Đặt — = t , ta có phương trình sau 1 +1 -\2t =0<=> 

X 


Với x=3y, thay vào phương trình (2) ta được 6y 2 = 6 <=> 


y = l=> x = 3 
y = -l=> x = -3 


1 

r_ 3 ^ x = 3y 

-1 x = -4 y 

t = — L 

4 


Với x=-4y, thay vào phương trình (2) ta được 



Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (—3; —1),(3;1), 






Ví dụ 4: Giải hệ phương trình (ĐHKA-2011) 

Í5x 2 y-4xy 2 + 3y 3 -2(x +y) = 0 (1) 

\xy(x 2 +y 2 ) + 2 = (x+yý (2) 


Giải: 

Ta có: (2) <=> (xy - l)(x 2 + y 2 - 2) = 0 <=> xy = 1 hoặc X 2 + y 2 = 2. 

• Nếu xy = 1 thì từ (1) suy ra: y 4 -2y 2 +1 = 0<^> y = ±1. 
Suy ra: (x;y)=(l;l) hoặc (x;y)=(-l;-l) 

• Nếu X 2 + y 2 =2 thì từ (1) suy ra: 

















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


3 y(x 2 + y 2 ) - 4xy 2 + 2x 2 y - 2(x + y) = 0 
<=> 6 y - 4xy 2 + 2x~y - 2(x + y) = 0 

xy = ỉ 


<=> (1 - xy)(2y - x) = 0 <CÍ> 


x-2y 


Với x=2y, từ X 2 + y 2 =2 suy ra: 


O; y) = 


2\ỈĨÕ yJĨÕ 
5 5 y 


y í 

hoặc (x\ y) = 


2^0 M 

V 5 5 y 


Vậy hệ CÓ nghiệm: (1; 1), (—1;—1), 


2 n /ĨÕ.n/ĨÕ^ 2^/ĨC) Vĩõ 

5 


5 5 5 

V 7 V 





























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


\ M _ 

Chuyên đê 4. Phương pháp hàm đặc trưng 


5. Nội dung phương pháp: 

Phương pháp này ta sẽ sử dụng với hệ mà các phương trình có X và y độc lập 
với nhau hoặc có thể biến đổi về hệ phương trình có X và y độc lập với nhau. 
Sau đó xét một hàm số f(t) đồng biến (hoặc nghịch biến) trên D. Khi đó 

phương trình 


/(«) = /(v)<=>w = v. 


Đe xuất hiên hàm đăc trưng cần chú ý: 

• Hàm đặc trưng sẽ xuất hiện từ (1) trong (2) phương trình của hệ thông qua 
biến đổi đại số, đặt ẩn phụ hoặc chia cả hai vế của phương trình cho cùng 
một biếu thức. 

• Hàm đặc trưng sẽ xuất hiện sau khi cộng hoặc trừ hai phương trình của hệ. 



Giải: 


• Xét x=0 không là nghiệm của hệ phương trình. 



( 1 ) 


( 2 ) 


Cộng 2 phương trình (1) và (2) ta được: —- + — = y 3 + 3y .(3) 

X X 


Xét hàm: 


f(t)=t 3 +ĩt. 


Ta có / '(í) = 3t 2 + 3 > 0 suy ra hàm f(t) đồng biến trên □ . 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


(3)»/(ỉ ] = /()>) 

\x) 

1 

X 


Thay vào phương trình (1) ta được: 


r (2 + —) = 1 <=> 2x 3 + 3x -l = 0o 

X 


1 „ 

x = — ^>y = 2 
2 

X = -1 => y - -1 


Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; >’) 


;k 




Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 


x + yjx 2 -2x + 2 =3 y_1 +1 (1) 
ỵ + yịy 2 -2y + 2 = 3 x ~ l +1 (2) 


Giải: 


x + yỊx^-ĩx-i-ĩ = 3 y 1 +1 (x-l) + \Ị{x-ly +1 - 3 V 1 

y + -y/y 2 -2y + 2 = 3' 1 +1 (y - 1 ) + \j(y-ì) 2 + 1 = 3 A_1 

Trừ hai vế của 2 phương trình cho nhau ta đươc: 


(x-l) + Ậx-lỴ +1 + 3 X 1 - 
Xét hàm /(0 = í + Ví 2 +1 + 3 f . Ta có / (0 = 1 + 
đồng biến trên □ . 


{y-l) + Ậy-lf + l + y-' (3) 
ỵL - + 3 f hư > 0, Ví suy ra hàm f(t) 

sỊt 2 +1 


(3) <=> /(x— 1 ) = / (y-1) 

<^>jc = y 


Thay vào 1 trong 2 phương trình được: 

























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


x-l + Ậx-lý+l=3 x -' 


Đặt 


u = X — 1 


Ta được phương trình 


u + yịũ~~+ỉ — 3 
<=> 3“" ịu + Ậi 2 +1 j = 1 


Xét hàm: g (; u ) = 3““ (u + Ặr+Ĩ) => g '(«) = -3“"ln3. 


1 + 




\Ịĩr +1 


< 0 . 


Suy ra hàm g(u) nghịch biến trên □ . 


Mặt khác, g(0)=l, do đó phương trình có 1 nghiệm duy nhất u=0 suy ra hệ phương trình 
có nghiệm duy nhất (x;y)=(l;l). 


Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 


5 . _.4 _ ,10 . ,6 

X +xy = y +y 


( 1 ) 


ự4x + 5 + ựy 2 +8 =6 (2) 


Giải: 

Nhận thấy y = 0 không là nghiệm của hệ nên ta chia cả 2 vế phương trình (1) cho y 5 ^ 0 
:ta được: 


í \5 
X 


yyj 


+ -=v 5 + y (3) 

y 


Ta xét hàm: 


f(t^) = t 5 +t=>f \t) = 5t 4 +1 > 0. Suy ra hàm f(t) đồng biến trên □ , 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


(3)0/ 


í 

X 


= f(y) 


X 

o- = y 

y 

<=> x = y 2 


Thay vào phương trình (2): 

\j 4x + 5 + \J X + 8 — 6 
<=> ỊV4x+ 5 — 3j — 3^ = 0 

4(x-l) x-l 

<r> -—I— — — 0 

yj 4x + 5 + 3 >/v + 8 4- 3 


<=> (* —1) 


4 


1 


<=> 


%/■ 4x + 5 + 3 yfx + 8 + 3 

V = 1 


0 


4 1 <=>jc = l=>y = ±l 

•>/4 AT + 5 + 3 yfx 4 - 8 + 3 


Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (1;1), (1;-1) 

Ví dụ 4 (ĐHKA-2010). Giải hệ phương trình 

ị^4x 2 + ì]x + (y-3)<j5-2y = 0 (1) 

4x 2 + y 2 + 2ự3-4x = 7 (2) 


Giải: 

c_^2 

Đặt ự5-2y = í (r > 0) => y = —• 

1*2 

(1) <=> (4v 2 4-l)v4 ———.t = 0 

o2xị(2xý +lị = (t 2 +l)t (3) 




































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Ta xét hàm: 

/ (?) = (t 2 + l)t=> f \t) = 3r +1 > 0. Suy ra hàm /(?) đồng biến trên □ . 

(3)o/(2x) = /(0 
<=> 2 x = t 
<=> 2x = yj5-2ỵ 

X > 0 

5-4x 2 


Thế vào (2) ta được: 


<=> t 




4x 2 + 


Ys Y __ 

ị-2x 2 + 2v3 - 4x = 7 (4), 


V- 


y 


0 < 

4 


Dễ thấy X = 0, X = — không là nghiệm của (4). 
4 




Xét g(x) = 4x 2 + 


X 


—- 2 x' 

v2 , 


+ 


2^3 - 4x trên 


r 33 

0;4 

V 4 y 


g '(x) = 8 x- 8 x 


^--2x 2 

2 


4 , 4 

7 = - 12 x + 16x 3 — 7 

x/3 4 x n/3 4x 


= 4xÍ4x 2 -3Ì— ,.4 < 0 Vxe 

v ’ ^/3^4x 

Suy ra hàm g(x) nghịch biến trên 
nhất của (4) => y = 2 . 


r 37 

04 

V 4j 


( 37 



0 ;- 

. Mặt khác g 


l 4 J 

, 2 , 


0 X = ^ là nghiệm duy 


Vậy hệ đã cho có nghiệm 


(V y) 


(1 

v 2 



NOTE: Chúng ta chỉ xét hàm trên (a,b) chứ không xét hàm trên [a,b], vì trong một số 
trường hợp tại các điểm mút a,b đạo hàm không xác định. Vì vậy các em nên tách 2 
điểm đầu mút xét riêng xem có là nghiệm của phương trình không. 































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Ví dụ 5. Giải hệ phương trình 



+ e x+y =2(x + ỉ) (1) 
-x-y+l (2) 


Giải: 


Đặt u=x + y, V = x — y. Hệ có dạng: 

J ể' + ể = « + V + 2 = (« +1) + (v +1) 

I e 11 = V +1 

Ịe“ +e v =(u + l) + e“ 

^I e=v+\ 

ịe"=u +1 (3) 

|e“=v + l (4) 

Trừ 2 vế của (3) và (4) cho nhau ta được: e v -e“ =u-v 

<=> ể + V = e li + u ( 5 ) 

Ta xét hàm: 

/(í) = è +t=>f'(t ) = è +1 > 0. Suy ra hàm /(r)đồng biến trên □ . 


(5 )«/(«) = /(v) 


<^U = V 


ox+y = x-yOy = 0 


Từ (2) => e x = X +1 e x - X = 1. (6) 

Đặt g(x) = e x - X , g '(x) = e x — 1. 

• Nếu x>0=>g O) >0=>g(X) đồng biến trên (0;+co) .=> g(x) > g(0) => g(x) > 1. 
Suy ra (6) vô nghiệm. 

• Neu x<0=>g(x)<0=> g(x) nghịch biến trên (-co;0) =^> gO) > g(0) 

. ^> g(V) > 1. Suy ra (6) vô nghiệm. 

• Nếu X = 0 => VT(6) = VP(6) = 1 => = 0 là nghiệm duy nhất của (6). 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Vậy hệ đã cho có nghiệm (*; y) = (0;0). 


6. Bài tập tự luyện 

Giải các hệ phương trình sau: 

Bài 1. 

2y 3 + 2x\fĩ — X = 3y/l-x - y 
y = 2x 2 -1 + 2xy\/l + X 

Bài 2. 

2{2x +1) 3 + 2x + 1 = (2y - 3) yỊỹ^ĩ 
y/4-x 4- 2 + yj2y + 4 = 6 

Bài 3. 

y 3 + y = x 3 + 3x 2 + 4x + 2 

sỊĩ^x 2 - 4ỹ = 

Bài 4. 

'(3 — x)yỊĨ—x - 2yyj2y - 1=0 
2j2-x-yỊ(2y-lỴ =1 

























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


\ _ 2 

Chuyên đê 5. Phương pháp đặt ân phụ 


7. Nội dung phương pháp: Sử dụng phương pháp khi hệ phương trình có vế 
phải độc lập vói X hoặc y. Khi đó ta khử X, y ở vế phải của cả hai phương 
trình và lựa chọn ẩn phụ cho phù họp. 



Giải: 


• Xét x=0 không là nghiệm của hệ phương trình. 

• Xét x^o, chia cả 2 vế của hai phương trình cho X 2 ^0 ta được: 



x~ X 


6 



<=> 


y 

X 

(1 

\x 


( 1, ì 

u ) 

Y 

+ y - 


y 


= 6 

= 5 


y 1 

Đặt U-— ;v = — + y ta được hệ phương trình: 

XX 


r 

6 

c ^ 


u = — 

6 

u.v - 6 

V 

u = — 


< ” >< 

V <=> < 

V 2 -2u=5 

V 2 - 2 - - 5 = 0 

V 3 -5v-12 = 0 


V 



Với u=2, v=3: 
















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


r 

r 

" 

r f 

— - 2 

x <»< 
- + y = 3 

X 

y - 2x 

1 <=> • 
- + 2* = 3 

X 

y = 2x 

2x 2 -3jc + 1 = 0 

i 

/• 

< 

< 



_ V 


X = 1 

y = 2 
1 

x = — 
2 

y = 1 


Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) = (l; 2), 


\ 


vH 


Ví dụ 2. Giải hệ phương trình 


ị xy 2 - 2 y + 3x 2 - 0 
Ịy 2 +x 2 y + 2x = 0 


Giải: 


( 1 ) 

( 2 ) 


• Ta có x=y=0 là một nghiệm của hệ phương trình. 

• Khi x^0',y^0, chia 2 vế của phương trình (1) cho X 2 , chia 2 vế của phương 
trình 2 cho y 2 ta được: 


ỵ_ 

X 


-24+3 = 0 

^- 24 = 


X X 

2 <=H 

9 

X „ X 

JC _ X 

—+24 = 0 

— + 24 = 

y y 

l y y 


-3 

-1 


Đặt u = — ;v = — ta được hệ phương trình 

X y 


r 

2 

í 2 

li -= —3 


u 

= -3 + 2v 

[{ 

u — — — —3 

V 

2 - 



t 

V 


u — = -3 


V — 1 


<=> 1 

2 <=> ^ 

V <=> ị 


<=> 


v + - = -l 

v + V-l 

— 3v + V + 2 — 0 


_2 

< 

u 

— 3 H— 

V 


3 



l V 




_ < 


Với u= -l,v=l ta có: 


<N I cơ 





















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


y_ 

X 


= -l 




íl=l 

y 


X--1 
X 2 . <=>■ 


X = -1 


=7 = 1 [y = 1 


Với M = -6;v = —^ ta có 
3 


- = -6 


X 

2 

X 

y 


2 

3 




X = - 


y = 


J2_ 

^3 

_ 6 _ 


/ 2 6 3 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm (x; y) = --7=;--y= ,(-l;l) 

V v3 


Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 

Giải: 


x 2 +y 2 +xy+l=4y 
y(x+y) 2 = 2x 2 + 7 y + 2 


x+y+xy+1 = 4y 
y(x+y) 2 = 2x 2 + 7y + 2 




y(x + y) + (x 2 +1) = 4y 
y(x + yÝ - 2(x 2 +1) = ly 




X 2 +1 

x+y+ - =4 


(x+y) 2 -2 


y 

X 2 +1 

y 


= 7 


Đặt u = X + y',v = 


X +1 

y 


ta được hệ phương trình 


u + V = 4 w = 4 - V [ u = 4 - V 

\u 2 -2v-7 }u -2v = 7 v 2 -10v + 9 = 0 


M 

> 

1 

'sf 

II 



V = 1 <=> 



a\ 

II 

> 

Ị 



1 


\u - 3 

[v = l 

[ w = —5 
V = 9 


Với M = 3;v = l: 


















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


x+ y = 3 


X 2 +1 

y 


= 1 


<=> < 


y = 3-x 


X 2 +1 

y 


= ỉ 


<=> < 


y = 3-x 

X = -1 <=> 

x-2 


\x--l 

[y = 4 

íx = 2 

ừ = i 


Với u = -5;v - 9: 


< 

Vậy hệ phương 

X + y = -5 

X 2 +1 yO' 

. y 

trình có nghiện 

y = —5 —X 

x 2 +l (vô nghiệm) 

. y 

i(x;y) = (-l;4),(2;l). 

Ví dụ 4: Giải hệ phương trình « 

y 3 - x 3 (9-x 3 ) (1) 

X 2 y + y 2 = 6x (2) 


Giải: 


Nhận thấy x=y=0 là một nghiệm của hệ phương hệ phương trình. 

Xét x^O',y^O. Chia 2 vế của phương trình (1) cho X 2 , chia 2 vế của phương 
trình (2) cho X ta được: 


f z T 


= 9-X 3 


<=> < 


y 

xy + — = 6 

X 

y 


í 

yx) 


+ x 3 =9 


<=> < 


y(x + ^-) = 6 

X 


'y' 

x + — 

V X) 


(x 1 -y + X-) = 9 


y- 


y(x + -) = 6 

X 


Đặt u = x +—;v = y ta được hệ phương trình: 

X 


<=> < 


í 

x + — 

V xj 

y 


í 


V X) 


'y' 

X H- 

V X) 


-3y]=9 

= 6 


u(u 2 —3v) = 9 
u.v = 6 


<=> t 


6 r 

V = — V — 3 

u 3 = 27 h=3 


x + — - 3 

y = 3 


Với u=3;v=3: 


(hệ vô nghiệm) 



































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Fanpage: Thầy Duy Thành - Tiến sĩ Toán 


Vậy hệ phương trình có nghiệm: (x;y)=(0;0). 











